Department of me PHILANTHROPY 


FSd €ommmerce 2< NORTHWEST 


đ Đà Washington State (7 
% 


Quỹ Cứu trợ Vốn WA cho các Tổ chức Phi lợi nhuận 


Quỹ Cứu trợ Vốn WA đang có chính sách tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận được 
dẫn dắt bởi và phục vụ cho các cộng đồng BIPOC (Người da đen, Người bản địa, 
Người da màu) bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch toàn cầu. Các khoản cứu trợ sẽ 
cung cấp hỗ trợ hoạt động linh hoạt, bao quát cho các tổ chức quan trọng này. Các 
đối tượng đăng ký đủ điều kiện phải là những tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 hoặc một 
tổ chức dựa vào cộng đồng được tài trợ về mặt tài chính bởi tổ chức phi lợi nhuận 
501(c)3. 


Bộ Thương mại Bang Washington đang hợp tác với Philanthropy Northwest để quản 
lý 2 triệu đô-la tiền viện trợ tài chính từ Đạo luật về Viện trợ, Cứu trợ và An ninh 
Kinh tế Coronavirus (Đạo luật CARES) thông qua một ứng dụng mở cho các tổ chức 
phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng và các bộ lạc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch 
COVID-19. 


Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến những tác động chưa từng có đối với các tổ chức phi 
lợi nhuận, bao gồm việc tăng nhu cầu hoặc gián đoạn/tạo ra các dịch vụ; hủy bỏ các 
hợp đồng, chương trình, dịch vụ hoặc các tổn thất tài chính khác như các đợt gây 
quỹ bị hủy bỏ, giảm các khoản đóng góp và/hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng đến 
năng lực của nhân viên và tình nguyện viên. Chúng tôi biết các tổ chức do các tổ 
chức được dẫn dắt bởi và phục vụ cho Người da đen, Người bản địa, Người Châu Á 
(đặc biệt là Đông Nam Á), Người Hawaii bản địa và Người dân đảo Thái Bình Dương, 
Người Latinh và các cộng đồng chưa được đăng ký chính thức đang phải trải nghiệm 
những tác động to lớn này. Những tác động này cũng ảnh hưởng rõ rệt đến những 
người dễ bị tổn thương về kinh tế sống ở nông thôn, vùng sâu vùng xa và các bộ lạc. 


Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 6 tháng 11 năm 2020 


mm. 
2101 Fourth Ave STE 650 philanthropynw.org p 206-443-8430 
Seattle, WA 98121 @philanthropynw 


http://bit.lyAWAEquityRelief 


